THƯ, HỌA 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


THU’ PHÁP[1] 
HỌA 


Nguyễn Duy Chính 
THƯ, HỌA 
THU PHAP[1] 


C ứ theo truyền thuyết, vua Phuc Hi nhân việc nghĩ ra bát 
quái mà sáng tạo “long thư”, vua Thân Nông xem lúa mà 
chế ra “tuệ thư”, Hoàng Đế nhìn mây mà đặt ra “vân thư”, 
vua Nghiêu được rùa thần mà làm ra “qui thư”, Đại Vũ đúc 
chín đỉnh mà tạo ra “chung đỉnh văn”... Thế nhưng đó chỉ là 
huyền thoại và không còn dấu tích gì để lại, và chính những 
nhân vật đó cũng không biết thực hư có hay không chẳng 
khác gì những truyện trong mười tám đời Hùng Vương của 
ta. 

Hầu hết những văn tự trước đời Tần mà người Trung Hoa còn 
di tích gọi là “kim văn” vì đều là những chữ khắc trên các đồ 
kim loại nay còn tìm ra được. Sau đời Tần, chữ viết được tìm 
thấy là chữ khắc trên bia đá, nên gọi là “bi văn”. 

Từ những di chỉ mà các nhà khảo cổ đào được, thứ chữ tối 
cổ của Trung Hoa là chữ khắc trên những mảnh xương (giáp 
cốt văn). Người ta lần đầu tìm được loại chữ này năm thứ 26 
đời vua Quang Tự nhà Thanh (tức năm 1900 sau TL), tại An 
Dương (Hà Nam) và chính vì căn cứ theo những di tích còn 
sót trên mai rùa và xương thú nên được đặt tên là giáp cốt. 
Chữ này do người đời nhà Ân (1766 - 1123 TTL) khắc để 
dùng vào việc bói toán. Phương pháp là dùng son hay mực 
viết lên sau đó dùng dao tô lên những nét đó. Theo nét 
khắc, người ta cho rằng 3000 năm trước người Tàu đã biết 


dùng bút lông vì nét có chỗ to, chỗ nhỏ không đều. 

Cũng khi người ta tìm ra giáp cốt văn thì ở Đôn Hoàng (Cam 
Túc) và Tân Cương lại tìm thấy một số thư trát tức là những 
quân lệnh mà các tướng lãnh giao dịch với nhau, viết trên 
các thẻ gỗ và mảnh giấy, thuộc về đời Hán. Đó là những di 
tích về chữ viết cổ nhất người ta tìm thấy vào thời đó. 

Nếu tính thực sự một bản viết có nghệ thuật còn lưu truyền 
nghĩa là được bảo tồn vì tài hoa của tác giả, ta có thể kể đến 
“Bình Phục Thiếp” (Viết sau khi khỏi bệnh) của Lục Cơ (261- 
303) đời Tấn. Vào thời đó, kỹ nghệ làm giấy còn thô sơ, 
không giữ được lau như kim thạch, xương bò, mai rùa hay 
tre gỗ nên những chữ viết lưu lại tới nay không còn mấy. 
Ngay cả bức thiếp nổi tiếng là “Lan Đình Thiếp” của Vương 
Hi Chi viết năm 353, vẫn được coi là chí bảo cũng không 
phải là bản thực mà là người sau bắt chước lại. Bản mà 
chúng ta thấy ngày hôm nay là một bản nhại lại viết đời 
Đường (618-906) nghĩa là sau đến vài trăm năm. Dù người 
sau có giỏi thế nào thì nét bút cũng không thể hoàn toàn 
giống, nhất là một bản viết luôn luôn có hồn của thư gia, lại 
không được quyền dậm lại, nên nhiều lắm thì chúng ta cũng 
chỉ biết được một cách viết chứ không thể biết được thực sự 
Vương Hi Chi viết chữ ra sao. 

Về thể loại, trước đời Tần người Tàu viết chữ gọi là “đại 
triện”, là chữ biến thể của giáp cốt văn. Chữ đại triện theo 
thời gian biến đổi từ đời Thương sang đời Chu đã trở nên vô 
cùng phức tạp. Đến đời Tần, thừa tướng Lý Tư đơn giản hóa 
chữ đại triện, tổng hợp và loại trừ những lối viết của các địa 
phương, thống nhất thành một loại chữ mới gọi là “tiểu 


triện”. Sang đời Hán, công việc cải tiến chữ viết vẫn được 
tiếp tục và thành chữ viết mà ngày nay chúng ta gọi là chữ 
lệ” vì là thứ chữ viết chính thức dùng trong việc giấy tờ, 
giao dịch. Chữ lệ đường nét đã biến hóa và đậm nhạt khác 
nhau chứ không còn như chữ triện nữa. Những góc cạnh 
thường có hình cong nơi chữ triện, nay “ra góc”, nghĩa là 
chuyển hướng đột ngột từ ngang sang dọc hay ngược lại. 
Hình dáng cũng chuyển từ khuynh hướng dọc (chiều dọc dài 
hơn chiều ngang, tức portrait) sang ngang (chiều ngang dài 
hơn chiều dọc, tức landscape). Tới thời Nam Bắc triều, từ 
chữ lệ người ta biến sang chữ khải, tức là thứ chữ chân 
phương mà người ta còn dùng ngày nay. Công trình biến đổi 
đó kéo dài và liên tục suốt ba trăm năm. 

Vào thời này, hai chính sách của miền Nam và miền Bắc 
khác nhau. Miền Nam không cho lập bia nên chữ viết còn lại 
là chữ viết trên giấy. Trái lại miền Bắc lại hay khắc vào đá, 
nhất là kinh Phật. Nam thiếp, Bắc bi chính là từ đó. 

Vào thời kỳ này, nhân vật nổi tiếng nhất trong giới thư mặc 
là Vương Hi Chi. Vương Hi Chi (307-365?) sống vào thời 
Đông Tấn, ngay từ khi ông còn tại thế đã nổi danh về bút 
thiếp. Ông sở trường khải thư và hành thư, rất được người 
đời Đường ưa chuộng. Vua Đường Thái Tông vì thích chữ của 
ông nên ban thưởng rất hậu cho những ai dâng tiến bút 
thiếp họ Vương. Khi được tờ thiếp Lan Đình, ông sai người 
bắt chước để sao ra nhiều bản, phát cho cận thần. Bản 
chính của tờ thiếp này sau theo nhà vua chôn trong mộ. 

Đời Đường là giai đoạn mà văn hóa Trung Hoa phát triển rất 
mạnh, nhất là văn chương, thi phú. Văn chương thì cổ văn 


luật thi được hình thành (tức các thể thơ mà ta gọi là thơ 
Đường, phép làm thơ gọi là Đường luật). Lý Bạch, Đỗ Phủ, 
Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên... là những thi, văn gia nổi tiếng. 
Cho đến nay, thơ Đường vẫn phong phú hơn mọi triều đại 
khác. Chính từ thời nay mà ba lối chữ triện, lệ, chân được 
kiện toàn và được đặt tên là “cận thể văn”. Lối viết chữ khải 
được người ta chuộng, là lối chữ viết rõ ràng, day đủ nét. 
Nhiều nho sĩ chỉ vì có tài viết chữ đẹp mà thành danh, nên 
không lấy làm lạ khi danh thần cũng là danh thư gia. Ta có 
thể kể Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Chử Toại Lương, Tiết 
Tắc vào thời Sơ Đường, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền 
thời Thịnh Đường. Thời Sơ Đường các thư gia nét chữ gầy và 
mạnh, đến Nhan Chân Khanh thì nét chữ đậm ra và chữ 
cũng to ngang, còn Liễu Công Quyền coi như người sau cùng 
của thời chữ khải. Cả sáu người đều là những thư gia tài 
danh và các đời sau đều coi đó là khuôn mẫu cho kiểu viết 
chân phương. Hiện nay, các bản tập viết chữ Tàu bày bán tại 
các tiệm sách thường là chữ phóng của những người này. 

Sang đời Tống, thư pháp chú trọng đến “thiếp”. Thiếp tức là 
những bản mẫu của danh gia được khắc lại trên gỗ hay đá, 
rồi tô mực mà in lại. Theo nguyên nghĩa thì thiếp là chữ viết 
thẳng lên lụa hay giấy, khác với “bi” là chữ khắc lên trên các 
tấm bia bằng đá. Thế nhưng từ đời Tống thì dù bản chính 
hay bản vỗ cũng đều gọi là thiếp cả. Tuy vẫn theo khuôn 
mẫu đời Tấn, đời Đường nhưng đời Tống người ta không còn 
quá thiên về khai thư như trước. Các thu gia lúc này nghiêng 
về mỹ thuật trong phép viết cũng như tạo ra những đường 
nét riêng, tìm chỗ độc đáo hơn là bắt chước. Bốn người nổi 


tiếng nhất đời Tống là Tô Thức (Đông Pha), Hoàng Đình Kiên, 
Mễ Phế và Thái Tương. Người sau xưng là Tô Hoàng Mễ Thái, 
tứ đại gia. 

Đời Nguyên tương đối ngắn, chỉ khoảng một trăm năm 
(1260- 1368) nhưng lại có một nhân tài kiệt xuất trong lịch 
sử nghệ thuật Trung Hoa. Đó là Triệu Mạnh Phủ, một thị, 
họa, thư gia mà rất nhiều người chịu ảnh hưởng. Những 
người viết chữ nổi tiếng đời Nguyên như Khang Ly Qui Qui, 
Kha Cửu Tư, Tiên Vu Khu, Trương Vũ đều ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của ông. Thời Nguyên thư pháp chỉ chuộng lối cổ, 
thích viết thiếp. 

Sang đời Minh, nho gia vẫn tiếp tục con đường mà Tống, 
Nguyên đã vạch ra, và thời này có rất nhiều nhân tài được 
coi như thời kỳ cực thịnh của thiếp học. Đầu đời Minh có Tam 
Tống tức Tống Khắc, Tống Quảng và Tống Toại. Giữa đời 
Minh có Chúc Duẫn Minh, Văn Trưng Minh, Vương Sủng. Cuối 
đời Minh có Hình Đồng, Trương Thụy Đồ, Đổng Kỳ Xương, Mễ 
Vạn Chung, người đời gọi là Hình Trương Déng Mễ tứ gia. 
Trong bốn người thì Đổng Kỳ Xương nổi tiếng hơn cả. Đời 
Minh người ta chuộng lối viết theo kiểu hành thư (viết hơi 
nhanh, đá thảo) và thảo thư (viết tháu). 

Đời nhà Thanh người ta vẫn chuộng đường lối từ thời Minh. 
Vua Khang Hi (1662-1722) rất thích thư pháp của Đổng Kỳ 
Xương còn vua Can Long (1736-1975) thì thích thư pháp cua 
Triệu Tử Ngang (Mạnh Phủ). Vì được hoàng đế ưa chuộng, 
thư pháp của hai nhà này càng được nhiều người bắt chước. 
Dưới thời Gia Khánh (1796-1821) và Đạo Quang (1821- 
1850) người ta lại chuộng lối viết của thư gia đời Đường là 


Âu Dương Tuân, và vẫn sùng thượng thiếp học. Sang đời 
Hàm Phong, Đồng Trị vì chưng nhiều cổ tích được khai quật 
nên người ta vỗ lại được nhiều bản văn khắc trên đồng khí 
và bia đá. 

Đời Thanh nhân tài nhiều người nổi tiếng chẳng hạn như 
Thanh sơ cóVương Đạc, Phó Sơn, đời Càn Long thì có Trương 
Chiếu, Lưu Dung. Bi học có Đặng Thạch Như, Hà Thiệu Cơ, 
Trương Dụ Chiêu. Nhiều vị hoàng đế và thân vương triều 
Thanh cũng là những người văn mặc tiếng tăm, chẳng hạn 
như vua Khang Hi, Càn Long, Thành Thân Vương. 

Nghi thức mà kẻ sĩ chú trọng trong phép viết chữ gồm cả 
thái độ khoan dật khi cầm thỏi mực mài trên nghiên, cách 
cầm ngọn bút, qui tắc của từng nét khi đầu bút chạm vào tờ 
giấy. Trong suốt hai ngàn năm qua, hầu như những định lệ 
này chỉ thay đổi rất ít và những phương pháp tập luyện cho 
đến nay, nếu thực sự muốn trở thành một thư gia, họa gia, 
người ta vẫn phải cố công theo đuổi một thời gian dài. Người 
không am tường nhìn vào một bức viết chỉ thấy những nét 
loang ngoằng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng đối với những 
người sành sỏi, chuyên môn, một bức viết trở thành sống 
động, có hồn. Mỗi nét là một nguồn sống, mang lại tiết điệu 
cho toàn cục. Người xem chữ không những nhìn những nét 
chữ mà nhìn cả những khoảng trống, từ vị trí mỗi chữ đến 
khoảng cách của hai hàng. Những ý nghĩa đó chúng ta 
không tìm thấy trong phương pháp viết của Âu Châu. 

Nói đúng ra, phép viết chữ không phải chỉ Trung Hoa mới có 
mà hầu hết mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đều có những cách 
riêng để trình bày chữ viết sao cho cân đối nhịp nhàng. Thế 


nhưng đặc biệt với ngưòi Trung Hoa, phép viết chữ, và chính 
những chữ đó đã trở thành thiêng liêng. Bùa chú của họ 
cũng là một cách đem một uy lực thần bí vào trong chữ viết. 
Chiết tự cũng là một lối đem ý nghĩa mới vào những nét 
ngang nét dọc. Thời Hán học còn thịnh hành, những nhà nho 
khi ra đường gặp một tờ giấy rơi đều nhặt về đem đốt chứ 
không để cho thứ chữ mà người ta gọi là của thánh hiền đó 
bị hoen ố, dơ bẩn. Trước đời Đường, viết chữ cũng được coi 
như một nghệ thuật cao hơn hội họa, một công phu của bậc 
thượng lưu, vương giả. Hội họa thời đó chỉ được xếp vào 
hàng kỹ thuật, một tiện nghệ hơn là một thú thanh cao. Nếu 
một võ sinh trước khi đi quyền phải ngưng thần, tụ khí, 
tưởng tượng ra một địch thủ vô hình giao đấu với mình thì 
một thư pháp gia cũng thế. Khi mài mực, tuy bàn tay mài 
đều đặn nhưng cả một trang chữ đã hiện ra trong đầu và 
cánh tay đã tự viết những chữ vô hình trên mặt nghiên. 
Những nét đậm nhạt, nặng nhẹ đã nằm sẵn và thỏi mực, 
cán bút chính là cánh tay người nghệ sĩ nối dài. 

Một điểm đáng lưu ý là chính trong thư pháp, người Tàu đã 
xây dựng nên một trường phái ấn tượng va từ tinh than 
nghệ thuật của thư pháp, họ đã nảy sinh ra họa pháp. Hội 
họa của Trung Hoa không mang tính chất miêu tả ngoại vật 
như họa pháp Tây Phương nên cũng không truyền thần cảnh 
vật. Một bức tranh Tàu bao giờ cũng mang một ý nghĩa và 
để cho người xem tự mình tìm hiểu lấy bằng cảm nhận, đặt 
mình vào tâm cảnh mà người họa gia muốn gửi gấm. Không 
những đường nét nói lên ýnghĩa mà chính những khoảng 
trống cũng quan trọng không kém[2]. Họa sĩ trước hết phải 


là một thư gia và đường nét bút mực quan trọng hơn việc 
ghi hình ảnh trước mắt lên giấy vải. Một bức tranh thủy mặc 
bao giờ cũng phải có thêm những dòng chữ lạc khoản và đề 
thơ dù là của chính tác giả hay một người khác và nét nào là 
nét vẽ, nét nào là nét chữ không phải dễ dàng phân biệt. 

Tạ Thạch đời Tống là người giỏi khoa chiết tự. Một hôm nhà 
vua ăn mặc giả làm thường dân đến thử tài. Gặp Tạ Thạch ở 
ngoài đường, nhà vua lấy cây gậy trúc cam tay vạch xuống 
đất một chữ nhất, bảo đoán thử. Tạ Thạch nhìn người lạ hồ 
nghi, nói: 

- Chữ nhất hợp với chữ thổ thành chữ vương. Ngài không 
phải là người thường. 

Nài viết thêm một chữ khác để cho rõ. Nhà vua mỉm cười 
nguệch ngoạc viết một chữ vấn là hỏi. Tạ Thạch giật mình, 
sụp lạy: 

- Bên trái là chữ quân, bên phải cũng là chữ quân. Hẳn đây 
là hoàng thượng. 

Về sau, Tạ Thạch mắc án phải đi đày. Tù xa qua một chân 
núi, gặp một người con gái bảo là mình cũng biết xem chiết 
tự. Tạ viết tên mình hỏi xem cát hung thế nào. Người con gái 
đáp: 

- Chữ Tạ vốn là ba chữ thốn, ngôn, thân hợp lại. Ông là 
người chỉ dùng tấc lưỡi, lời nói mà lập thân (thốn ngôn trung 
lập thân). 

Tạ lại hỏi tiếp về tương lai. Cô gái nói: 

- Tên ông là Thạch, thạch gặp bì thành chữ phá. 

Quả nhiên người đẩy tù xa họ Bì. Tạ Thạch kinh ngạc, bảo 
người con gái viết thử một chữ để đoán. Cô gái mỉm cười: 


- Tôi đứng đây cũng thành chữ rồi, việc gì phải viết. 

Tạ Thạch nói: 

- Nhân là người, đứng cạnh núi là sơn. Sơn với nhân là tiên. 
Chẳng lẽ cô là tiên à! 

Cô gái không trả lời, biến mất. 

Có lẽ đoạn sau đây của Kim Dung trong tác phẩm Y Thiên 
Đồ Long Ký, mô tả Trương Thúy Sơn viết hai mươi bốn chữ 
trên vách đá cho chúng ta thấy cái tung hoành, phóng dật 
của phép viết chữ Hán của một thư gia. 

“Trương Thúy Sơn nói: 

- Tôi không muốn tỉ thí binh khí với tiền bối, chỉ thi viết vài 
chữ thôi. 

Nói xong, chàng chậm rãi đi đến gần vách đá nơi ngọn núi ở 
phía bên trái, hít một hơi dài, hai chân nhún một cái, phóng 
mình nhảy lên. Võ công của phái Võ Đương vốn dĩ đứng vào 
bậc nhất thiên hạ, lúc này lại là lúc gặp phải hiểm nguy 
sống chết, lẽ nào lại không hết sức ra tay? Thân hình tung 
lên khoảng hơn một trượng, lập tức chàng sử dụng công phu 
tuyệt kỹ Thê Vân Túng, chân phải đạp vào vách núi một cái, 
mượn sức, lại vọt lên hai trượng nữa. Phán quan bút trong 
tay nhắm thẳng vào mặt đá, xoẹt xoẹt xoẹt mấy tiếng, đã 
viết xong chữ “võ”. Một chữ vừa viết xong, thân hình chàng 
như muốn rơi xuống. Trương Thúy Sơn uốn mình tay trái 
vung chiếc ngân câu, đã trúng một chỗ nhô ra trên vách, 
chiếc móc chịu cả sức nặng đong đưa. Tay phải lại tiếp tục 
viết chữ “lâm”. Hai chữ này, mỗi nét mỗi gạch, đều do 
Trương Tam Phong đêm khuya suy nghĩ đắn đo mà sáng tạo 
ra, bên trong bao hàm cương nhu, âm dương, tinh than khí 


thế, phải nói là đạt đến cao điểm công phu của phái Võ 
Đương. Tuy Trương Thúy Sơn công lực còn non, nét bút han 
vào đá chưa sâu mấy nhưng hai chữ rồng bay phượng múa, 
bút lực hùng kiện, tưởng như dùng khoái kiếm trường 
thương đục thành. 

Viết hai chữ xong, chàng viết tiếp chữ “chí”, chữ “tôn”. Càng 
viết càng nhanh, chỉ thấy đá vụn lả tả rơi xuống, tưởng như 
linh xà uốn khúc, trông như mãnh thú vươn mình, khoảnh 
khắc đã xong hai mươi bốn chữ. Việc khắc chữ lên vách đá 
có khác gì hính ảnh trong thơ Lý Bạch: 

Tiêu phong sậu vũ kinh táp táp, 

Lạc hoa phi tuyết hà mang mang. 

Khởi lai hướng bích bất đình thủ, 

Nhất hàng sổ tự đại như đẩu. 

Hoang hoảng như văn qui thần kinh, 

Thời thời chỉ kiến long xà tẩu. 

Tả bàn hữu túc như kinh lôi, 

Trạng đồng Sở Hán tương công chiến. 

(Gió rít mưa sa rơi lộp bộp, 

Hoa rơi tuyết thổi rét căm căm. 

Trên vách viết ra không ngừng lại, 

Một hàng chữ to bằng cái đấu. 

Bàng hoàng nghe tựa qui thần kinh, 

Đâu đâu cũng thấy rồng rắn lượn, 

Quét phải, uốn trái như sấm chớp, 

Khác gì Sở Hán đang giao tranh) 

Trương Thúy Sơn viết đến nét cuối của chữ “phong” rồi, cả 
ngân câu lẫn thiết bút cùng đẩy mạnh vào vách núi, uốn 


mình rơi xuống đất, nhẹ nhàng khéo léo làm sao đứng ngay 
bên cạnh Ân Tố Tố. 

Tạ Tốn chăm chăm nhìn ba hàng đại tự trên vách núi một 
lúc thật lâu, không nói một lời. Sau cùng y thở dài một tiếng: 
- Tôi không viết nổi, xin chịu thua. 

Nên biết là từ “võ lâm chí tôn” cho đến “thùy dữ tranh 
phong” tổng cộng hai mươi bốn chữ, vốn do Trương Tam 
Phong ý đáo thần hội, suy đi nghĩ lại mà sáng chế ra, đều do 
ở bút ý. Một nét ngang, một nét dọc, một cái chấm, một cái 
phảy, đều là toàn do dung hợp những gì tinh diệu nhất của 
võ công. Giá như chính Trương Tam Phong đến đây, nhưng 
trước chưa qua một đêm cùng cực suy nghĩ, ắt cũng không 
có được cái tâm cảnh như thế. Ví dù có suy nghĩ hồi lâu, 
muốn viết hai mươi bốn chữ lên vách núi, cũng không thể 
nào đạt được trình độ xuất thần nhập hóa như thế này. Tạ 
Tốn có biết đâu nguyên do bên trong, tưởng rằng vì việc bảo 
đao Đồ Long trước mắt phát khởi tranh chấp, Trương Thúy 
Sơn lập tức tự ý viết ra ba hàng chữ mà từ lâu cố lão vẫn 
truyền. Thực ra, ngoài hai mươi bốn chữ này nếu bảo Trương 
Thúy Sơn viết những chữ khác, so sánh nét bút yếu mạnh, 
nông sâu sẽ thấy khác xa ngay.” (Y Thiên Đồ Long Ký, Minh 
Hà Xã, Hongkong 1976 quyển 1, trang 207-8) 


[1] Phép viết chữ 

[2] Oriental painting in water color may be said, to be an art 
of suggestion rather than representation; it achieves the 
difficult aim of communicating not by what is shown but by 


what is left empty and inferred. Myers, Bernard S. 
Understanding the Arts , Henry Holt and Company New York 
1958 trang 185 


Nguyễn Duy Chính 
THƯ, HỌA 
HỌA 


Nếu nói về hội họa của Trung Hoa có từ bao giờ thì thật mơ 
hồ. Gần như một bộ lạc, một dân tộc nào cũng có những 
hình vẽ từ thời tối cổ. Trong những hang động ở nhiều nơi, 
người ta đã tìm thấy những bức họa vẽ trên vách đá miêu tả 
hoặc sinh hoạt, hoặc thú vật của người tiền sử. Thành thử, 
một dân tộc có nền văn minh lâu đời như người Tàu hẳn có 
những dấu tích hội họa từ thời xa xưa nhưng xác định niên 
đại thì không thể chính xác được. 

Cứ theo những sách vở còn ghi lại thì ngay từ thời Hoàng 
Đế, khoảng 3000 năm trước Công Nguyên thì Trung Hoa đã 
biết vẽ và kỹ thuật của họ phát triển thêm trong đời Hạ, 
Chu, Thương. Thế nhưng không còn một tác phẩm nào tồn 
tại mà chỉ kiếm được những đường nét, điêu khắc, hoa văn 
trên những mảnh di chỉ, đồng khí mà các nhà khảo cổ mới 
đào được gần đây. 

Đến thời Chiến Quốc (481-221 TTL), hội họa cũng phát triển 
song song với sự nảy nở về văn hóa và tư tưởng. Tuy hội họa 
vẫn chỉ hạn chế trong việc trang trí các vật dụng hàng ngày, 
nhưng đã tương đối độc lập và có tính chất đặc trưng hơn. 
Các loại đồ đồng, đồ đất nung, đồ sơn mài thời này cho thấy 
nghệ nhân đã vẽ các loại hình chim chóc, thú vật và con 
người mang tính tả thực và trang sức. Trong những khai quật 
thời Dân Quốc 1941-1949 ở Trường Sa và núi Trần Gia đã tìm 


thấy hộp đựng đồ trang sức bằng sơn mài và mảnh vải có 
hình vẽ và màu sắc từ đời Chu. Những nét đó đều dùng bút 
lông, đường vẽ đậm nhạt to nhỏ không đều. 

Đời Tan (221-207 TTL) và đời Hán (206 TTL - 220 STL) hội 
hoa đã tiến thêm một bước. Vào thời ky nay, các triều đại 
Trung Hoa hưng thịnh, xâm chiếm nhiều nước chung quanh, 
mở rộng biên cương nên cũng có dịp trao đổi và thu nhập 
văn minh của lân bang. Phật giáo từ Ấn Độ cũng có cơ hội 
truyền sang Trung thổ. Thời Hán đã bắt đầu có những xu 
hướng nổi bật mà người đời sau coi như những trường phái 
chính. Ảnh hưởng của triều đình và tôn giáo là hai nguyên 
nhân quan trọng hơn cả. Các họa sĩ phần lớn là các tiểu 
quan của triều đình được trả lương để trang trí nội thất, ngự 
dụng, cung điện, hoặc do các cơ sở tôn giáo mướn để tô 
điểm đền đài, miếu mạo. Bích họa (fresco) chiếm phần lớn 
nhưng người ta cũng vẽ trên ngói và bia. Người ta cũng vẽ 
thần tiên do ảnh hưởng của Lão giáo. Suốt mấy trăm năm, 
hình người là chính yếu, súc vật, phong cảnh nếu có chỉ là 
để phụ thêm cho nhân dáng. 

Vì không còn bao nhiêu những hình vẽ thời đó nên các nhà 
nghiên cứu phải dựa vào những nét khắc trên bia đá để tìm 
hiểu kỹ thuật hội họa của giai đoạn Tần-Hán. Những đường 
cong uyển chuyển cho thấy nghệ nhân dùng bút lông để vẽ 
phác trước khi khắc bằng đục. Tới cuối đời Hán, sử gọi là 
Tam Quốc (221-265) những hình vẽ về đạo Phật bắt đầu 
xuất hiện và vì ảnh hưởng của Phật giáo ngày càng sâu 
rộng, và hội họa cũng thể hiện khuynh hướng xã hội này. Đời 
Nam-Bắc Triều (265-581) hội họa từ công tác “thành giáo 


hóa, trợ nhân luân” chuyển sang vẽ về sinh hoạt triều đình, 
đế vương, danh thần và các cảnh tượng ghi trong kinh sách, 
các vị bồ tát và chư Phật. Những họa gia nổi tiếng nhất thời 
này có thể kể Cố Khải Chi (Đông Tấn), Lục ThámVi (Nam 
Triều), Trương Tăng Dao (Lương) mà đời sau gọi là Tam đại 
gia thời Lục Triều. Đây là những thủy tổ đặt nền móng cho 
phương pháp vẽ chân dung của hội họa Trung Hoa. Một số 
người khác không nổi danh bằng nhưng cũng xuất sắc là Vi 
Hiệp, Tạ Hách, Tào Trọng Đạt, Dương Tử Hoa. 

Vào thời này, đa số thư họa gia là người phương Nam vì Nam 
triều xây cất đền chùa nên hầu hết những tác phẩm là bích 
họa (fresco). Trong khi đó, miền Bắc lại chuộng tạc tượng lập 
bia nên những hình vẽ thường nằm sâu trong hang động. 
Theo thời gian, chùa chiên bị đổ nát nên phương Nam không 
lưu giữ được bao nhiêu trong khi những hang núi ở miền Bắc 
còn nhiều như tại Vân Cương, Long Môn, Đôn Hoàng... mới 
tìm thấy gần đây còn nhiều tượng và tranh vẽ. Thời Nam 
Bắc triều, ngoài tranh vẽ thuộc lãnh vực tôn giáo, đạo học 
và chân dung, tranh sơn thủy cũng bắt đầu hưng thịnh lên. 
Thời Hán về trước, phong cảnh vốn chỉ làm bối ảnh để cho 
hình người thêm rõ nét, nay đứng riêng thành một chủ dé. 
Tinh than nhàn tản Lão Trang cộng với sơn thủy kỳ tú đất 
Giang Nam trở thành đề tài phổ thông cho nhiều họa gia. 
Bức tranh Vân Đài Sơn Ký của Cố Khải Chi đại diện cho 
khuynh hướng đó và thường được nhắc nhở cho tơi tận ngày 
nay. Tuy người ta không còn giữ được di tích nào về tranh 
sơn thủy thời đó, nhưng bức tranh Nữ Sử Châm và bối cảnh 
của những bức bích họa tại Đôn Hoàng cũng nói lên được 


phần nào loại tranh này. Ngoài tranh sơn thủy và vẽ người, 
họa gia thời Nam Bắc Triều còn vẽ các loại côn trùng chẳng 
hạn như tranh con ve và chim sẻ của Cố Cảnh Tú, trâu bò 
của Đào Hoằng Cảnh, côn trùng của Cố Dã Vương khơi mào 
cho những miêu tả tỉ mỉ, nhỏ nhặt của đời sau. 

Vào giai đoạn này, quyển (hand-scroll), trục (hanging-scroll) 
và phiến (fan) đã thấy xuất hiện. Họa quyển xuất hiện vào 
thời nào không ai rõ nhưng ngay từ đời Chu Tần, trên các đồ 
đồng khí đã thấy những trang sức theo kiểu này. Đến đời 
Hán, những họa quyển mở theo lối ngang đã có nhiều và 
theo như “Trinh Quan Công Tư Họa Sử” thì quyển rất thông 
dụng trong thời Hán và Lục Triều và người ta suy luận rằng 
chính trục là từ quyển mà ra. Hội họa Trung Hoa thường chia 
làm năm loại chính là bình, sách, quyển, trục, phiến. 

Bình (screen) là bốn, sáu hay tám bức tranh treo dọc (trục) 
cùng khuôn thước (nhưng đôi khi bức đầu và bức cuối nhỏ 
hơn một chút) trên vẽ cùng một đề tài hoặc liên tục, hoặc 
tương phản như mai, lan cúc, trúc hay xuân hạ thu đông. 
Tranh loại này có thể treo trên tường hay dùng trên những 
phiến gỗ xếp để ngăn phòng, cách biệt từ khu vực nọ sang 
khu vực kia mà ta gọi là bình phong (chắn gió). 

Sách (album) là nhiều bức tranh đóng thành một tập, 
thường là do một họa sĩ hoặc vẽ có thể cùng một đề tài 
nhưng khác chỉ tiết, hoặc nhiều đề tài, nhiều thể loại. 

Quyển (hand-scroll) là loại tranh cuộn theo chiều ngang vốn 
do gốc tích từ những thanh tre hoặc gỗ nối với nhau thành 
một chuỗi. Quyển mở từ phải sang trái vì người Trung Hoa 
đọc từ trên xuống dưới, phải sang trái nên khi xem một họa 


quyển, người ta cũng đi theo thứ tự đó. Chiều dài quyển 
không giới hạn có khi chỉ một mảnh nhưng có khi rất dài. 
Nhiều họa sĩ ghi lại cảnh vật của sông Dương tử hay Vạn Lý 
Trường Thành trên cùng một quyển chiều dài hàng trăm 
thước. Có thể coi đó là một bức tranh hoặc nhiều bức tranh 
cộng lại. 

Trục (hanging-scroll) là do quyển biến thể, treo theo chiều 
dọc và là hình thức thông dụng hơn cả. 

Phiến (fan) tức là hình vẽ trên quạt, có hai loại, phẳng và 
xếp lại được. Loại phẳng hình tròn hay nửa vuông, nửa tròn. 
Loại xếp xuất hiện sau (khoảng đời Tống) do người Tàu du 
nhập từ bên ngoài chứ không phải họ nghĩ ra. Phiến nguyên 
thủy là những hình vẽ trang điểm cho các quạt dùng trong 
triều đình, vua chúa, phi tần và các quan. Người ta thường 
vẽ hoặc viết một bài thơ trên đó. Họa Sử có ghi là đời Tấn, 
Đào Uyên Minh, Vương Hi Chi, và Thạch Lý Long đều thích 
vẽ quạt, đi đâu cũng mang theo. Thời này cầm quạt là một 
cái 'mốt” của nho gia để ra vẻ văn nhân nhàn nhã nhưng vi 
quạt dễ hư hỏng nên không còn lưu lại được đến ngày nay 
bao nhiêu. 

Sang đời Tùy họa gia thiên về sơn thủy, phát huy sở trường 
của đời trước. Đời này có hai nhân tài là Triển Tử Kiền và 
Giang Chí. Trién đưa ra quan điểm “thu vạn dặm vào trong 
một thước” (chỉ xích thiên lý) còn Giang được đời sau gọi là 
tổ sư hội họa đời Đường (Đường họa chỉ tổ). 

Đời Đường (618-906) có thể coi là một giai đoạn thịnh trị 
bậc nhất của văn minh Trung Hoa, cả trên mặt chính trị xã 
hội lẫn văn chương. Hội họa thời này cũng rất khởi sắc. 


Người ta chia tranh đời Đường thành ba giai đoạn, tiền kỳ, 
trung kỳ và van kỳ. 

Thời Sơ Đường (618-712), hội họa vẫn theo đường lối của 
Nam Bắc Triều. Những họa sĩ nổi tiếng có Diêm Lập Đức, 
Diêm Lập Lâm, và họa gia người Hồi Úy Trì Ất Tăng. Chủ 
điểm vẫn là vẽ người, ngoài tranh đạo giáo, còn vẽ những 
sinh hoạt đương thời, đời sống giới quí tộc, thượng lưu và 
những hình ảnh đặc biệt như cảnh người man di sang tiến 
cống, chăn ngựa, cưỡi ngựa bắn cung. 

Thời Thịnh Đường (713-755) là giai đoạn mà hội họa rất 
phong phú, có thể kể ba khuynh hướng chính. 

Thứ nhất là vẽ người có Ngô Đạo Tử, người sau gọi là Họa 
Thánh. Ông vẽ người hết sức có hồn, và vẽ Phật thoát được 
khuôn sáo đời trước, tạo cho hình ảnh mất đi tính ngoại 
quốc, du nhập từ ngoài vào như tiền triều, đời sau gọi cái 
tính đặc thù ấy là Đường phong nghĩa là phong vị đời 
Đường. Đường nét của ông uyển chuyển, sinh động, thoát 
được khuôn phép của Cố Khải Chi khi trước. 

Thứ hai là sự thay đổi trong lối vẽ sơn thủy do ảnh hưởng 
của Lý Tư Huấn và Vương Duy. Lý Tư Huấn và con ông là Lý 
Chiêu Đạo sáng thủy ra lối vẽ viễn cảnh, nhiều màu sắc và 
chi tiết. Vương Duy vẽ bằng mực, ít dùng màu, pha trộn hai 
tuyệt nghệ họa và thi, tiêu sái, thoát tục được những họa gia 
như Lô Hồng, Trịnh Kiền, Trương Tảo, Vương Hiệp kế thừa. Từ 
lúc này họa phái Trung Hoa phân Nam Tông, Bắc Tông. Hậu 
thế tôn Lý Tư Huấn làm tổ Bắc Tông, còn Vương Duy làm tổ 
Nam Tông. 

Thứ ba là sự đi vào chuyên đề và chuyên môn. Nhiều họa sĩ 


chỉ chuyên vẽ một thứ. Vẽ ngựa thì có Tào Bá, Hàn Cán, Vi 
Yén. Vẽ hoa điểu thì có Aan Trọng Dung, Biên Loan. Vẽ trâu 
bò thì có Đái Tung, Đái Dịch. Những người này đều đạt tới 
chỗ tuyệt diệu của nghệ thuật và Hàn Cán vẽ ngựa thì quả 
là không tiền khoáng hậu. Đời Đường việc binh bị được coi 
trọng nên người đời trọng lương mã, chính vì thế mà vẽ 
ngựa lại càng phổ thông. 

Thời Văn Đường (756-906) sinh hoạt văn chương cũng như 
các bộ môn văn hóa khác chuyển biến sang phong thái kiêu 
xa của một thời kỳ tàn lụi. Từ đường nét mạnh mẽ, hùng 
tráng thời sơ và thịnh Đường, họa gia lúc này nặng phần chỉ 
tiết, nệ hình thức, qui luật hơn. Sinh hoạt triều đình, quyền 
quí là chủ điểm chính của vẽ người. Chuyên đề lại càng đi 
vào tiểu tiết, có người chỉ chuyên vẽ đá, vẽ hoa, vẽ cây, vẽ 
mây, vẽ thác nước, phi cầm, tẩu thú chỗ nào cũng có qui 
luật, có đặc thù. Vẽ nhân mã, rợ Hồ thì có cha con Hồ 
Tương, Hồ Kiền, vẽ hoa lá chim chóc thì có Điêu Quang Dận, 
Dang Xương Hữu, vẽ lửa thì có Trương Nam Bản, Tôn Vị, vẽ 
giới thượng lưu thì có Doãn Kế Chiêu. Sau đời Đường, những 
đường nét của những người này vẫn còn được người sau 
theo đuổi, dùng làm khuôn mẫu. 

Tóm lại, hội họa đời Đường đã mang lại nhiều nét đặc sắc, 
vẽ người thì thoát ly được tinh thần tôn giáo của cựu triều, 
hoa điểu sơn thủy cũng thuần về thưởng ngoạn hơn là hậu 
cảnh. Song song với văn chương, họa pháp đã trở nên một 
trong những nét tiêu biểu của nho sĩ và nhiều người cho 
rằng chính từ đời Đường đã xuất hiện những họa sách 
(album) tức là những tập tranh qui mô hơn, thêm vào ba 


hình thức trục, quyển và phiến có từ trước. 

Sang thời Ngũ Đại, vì loạn lạc và giặc giã, văn nhân, họa sĩ 
tập trung ở vùng thị tứ, đế đô như Khai Phong, Thành Đô, 
Kim Lăng. Thời kỳ này, địa lý ảnh hưởng đến tư tưởng và 
phong vị của họa gia. Những người ở miền Bắc - mà người 
Tàu gọi là Trung Nguyên - vẫn chịu ảnh hưởng nhiều của 
thời Đường, trong khi những người ở phương Nam - gồm đất 
Thục (tức Tứ Xuyên) và phía nam sông Dương Tử, đời sống 
thanh bình, an nhàn nên thể hiện phần nhiều tính tiêu dao, 
an dat. Những dé tài cũng vẫn như thời van Đường nghĩa là 
nhân vật, sơn thủy, cây cỏ, hoa trái nhưng mỗi loại cũng có 
nhiều nhân vật nổi danh. 

Về sơn thủy có hai thầy trò Kinh Hạo và Quan Đồng, kế thừa 
sự nghiệp thủy mặc của Vương Duy. Tranh của họ vẽ Thái 
Hàng sơn thật tuyệt vời đưa kỹ thuật kế thừa của tiền nhân 
như Vương Duy, Trương Tảo, Tất Hoành, Trịnh Kiền lên thêm 
một bậc. Ảnh hưởng của hai người rất lớn với các họa gia đời 
Tống. 

Về tranh hoa điểu thì thời kỳ này rất phong thịnh, đất Thục 
cùng Nam Đường được coi như trung tâm. Ở đất Thục thì 
tranh hoa điểu do công của Điêu Quang Dận, Đằng Xương 
Hữu thời van Đường. Nổi danh thời đó có hai cha con Hoang 
Thuyên, Hoàng Cư Thái, làm quan trong triều nên có dịp vẽ 
nhiều trân cầm dị thảo, đường nét hoa lệ, kỹ lưỡng chỉ li. 
Mặc dù đời Ngũ Đại tôn giáo không còn hưng thịnh như đời 
Đường nhưng cũng vẫn còn giữ một địa vị trọng yếu. Khai 
Phong và Thành Đô được coi như những trung tâm vẽ người. 
Họa gia có Quan Huu, Chi Trọng Nguyên, Phạm Quynh, cha 


con Triệu Đức Huyền, cha con Bồ Sư Huấn, anh em Khưu 
Văn Bá. Ở Nam Đường thì có Chu Văn Củ, Cố Hoành Trung. 
Ngoài ra còn một số người chuyên vẽ các bộ tộc, phiên bang 
như Lý Tán Hoa, Vương Ân, Lý Huyền Ứng. 

Đời Tống có thể coi như thời kỳ cao đỉnh của hội họa Trung 
Hoa. Vì tình hình chính trị và biến chuyển kinh tế đưa đến 
những dị biệt to lớn, người ta phân ra làm Nam Tống và Bắc 
Tống. 

Thời Bắc Tống (960 -1127) chỉ có hội họa tôn giáo là suy 
giảm, còn mọi lãnh vực khác đều lên cao. Ngoài xu thế nghệ 
thuật trên đà phát triển, còn được sự hỗ trợ của nhiều đời 
vua chúa. Họa Viện là cơ sở chính thức để huấn luyện vàvun 
đắp nhân tài của Trung Hoa được thành lập từ thời đó. Nơi 
đây còn sưu tầm họa phẩm cổ cũng như kim nên càng 
khuyến khích, hun đúc nhiều họa gia. Thời này nổi tiếng hơn 
cả có Lý Công Lân, Văn Đồng, Tô Thức (Đông Pha), Mễ Phế. 
Mễ Phế đề xướng phương pháp thủy mặc và đề thơ lên trên 
các bức họa. 

Về vẽ tranh chim chóc, hoa cỏ có cha con Hoàng Thuyên, 
Hoàng Cư Thái, họa phẩm của họ coi như tiêu chuẩn trong 
họa viện. Từ 1068 về sau, anh em Thôi Bạch, Thôi Khác đưa 
ra một phương pháp đổi mới, không chú trọng đến chỉ tiết 
mà tương đối phóng bút hơn. Triệu Xương, Dịch Nguyên Cát 
thì tổng hợp cả hai lối, xướng xuất lối tả sinh, chú trọng đến 
miêu tả tự nhiên. Ngoài ra, còn có những người khác như 
Vương Ngưng, Ngải Tuyên, Triệu Sĩ Lôi, Lý Hữu. 

Về tranh sơn thủy, đời Tống sơ có ba người được gọi là Tam 
Đại Gia, đó là Lý Thành, Phạm Khoan va Đổng Nguyên. Lý và 


Phạm đi theo đường lối của Kinh Hạo và Quan Đồng trong 
khi Đổng Nguyên học trực tiếp từ Vương Duy, cả ba đều 
theo thủy mặc Nam Tông. Tuy cùng một phái nhưng họ vẫn 
có những điểm dị biệt. Lý Thành hay vẽ viễn ảnh cảnh vùng 
Hồ Bắc, Sơn Đông, nét thanh đạm nhưng tinh vi, Phạm 
Khoan thì miêu tả núi non quanh Tràng An bằng những nét 
đậm và mạnh, núi ngọn nọ chồng lên ngọn kia, Đổng 
Nguyên lại hay vẽ cảnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô vùng 
Giang Nam, nét but mơ hồ, u nhã. Ba người co thé coi nhu 
lỗi lạc nhất đời Bắc Tống và ảnh hưởng rất nhiều đến hàng 
hậu bối sau này. 

Theo học Lý Thành người ta thấy có Hứa Đạo Ninh, Lý Tông 
Thành, Trạch Viện Thâm, Cao Khắc Minh, Quách Hi. Quách 
Hi nổi tiếng không kém gì thầy nên đời sau gọi là Họa phái 
Lý - Quách. Theo học Phạm Khoan thì có Kỷ Chân, Hoàng 
Hoài Ngọc, Thương Huấn, Cao Tuần, Lý Nguyên Sùng, Lưu 
Dực, Lưu Kiên, Dương An Đạo. Theo học Đổng Nguyên thì có 
Cự Nhiên, Lưu Đạo Sĩ, Huệ Sùng, Oánh Ngọc Giản. Ngoài ba 
nha Lý, Phạm, Đổng ra còn một số họa gia khác như cha con 
Mễ Phế, Mễ Hữu Nhân thời Huy Tông sáng tạo ra lối điểm bút 
phá mặc, vẽ mây trên núi, khói sương phủ rừng cây thật 
sinh động. 

Về vẽ người thì đến thời Bắc Tống không còn chú trọng đến 
tính chất tôn giáo mà chỉ còn thuần túy nghệ thuật, hoàn 
toàn đường nét bút mực. Tuy thời kỳ này cũng có rất đông 
họa gia vẽ người nhưng tựu trung không thoát ra khỏi qui 
phạm của Ngô Đạo Tử. Ta có thể kể Võ Tông Nguyên, Vương 
Chuyết, Võ Động Thanh, Câu Long Sảng. Chỉ có Lý Công Lân 


thoát ra khỏi khuôn sáo cũ, vẽ theo một cách riêng, trọng 
miêu tả thực sự hơn là ảnh tượng. Ông lại có tài vẽ ngựa, 
làm cơ sở cho đời Nguyên Minh sau này. 

Ngoài những trường phái ở trên là những trường phái dùng 
màu để vẽ, đời Tống cũng nảy sinh ra lối vẽ thủy mặc, tức là 
lối vẽ chỉ một màu, vẽ nhanh trong vài nét. Trúc và mai là 
hai đề tài được nhiều người ưa chuộng hơn cả vì là hai loại 
cây mà cổ nhân gọi là “cao phong lượng tiết” (khí tiết trong 
sáng và phong nhã, chữ tiết là đốt đồng nghĩa với tiết là khí 
tiết, chừng mực) và “cô phương tự thưởng” (tự thưởng thức 
cái thơm tho của mình), tượng trưng cho người quân tử. Vẽ 
trúc và mai thường là phóng bút trở thành một nguồn cảm 
hứng bất tận cho văn nhân. Trúc mai cũng trở thành hai biểu 
tượng mà người ta xếp vào tứ quân tử (mai lan cúc trúc) là 
bốn dé tài rất thịnh hành các đời sau. Vẽ trúc thì có Văn 
Đồng, Tô Thức là hai người được coi như sáng thủy trúc phái 
đất Hồ Châu. Vẽ mai thì có Thích Trọng Nhân, Đinh Dã 
Đường. 

Tóm lại, thời Bắc Tống ta thấy có hai nhóm, nhóm thuộc Họa 
Viện nặng phần hình thức, màu sắc, lấy kỹ thuật làm chủ. 
Phái bên ngoài vẽ theo hứng, dùng thủy mặc tức là chỉ một 
mà đậm nhạt, ít câu thúc, nhiều sáng tạo. 

Qua thời Nam Tống (1127-1278), họa pháp thay đổi nhiều. 
Đời vua Huy Tông (1101-1125), vì vua cuối cùng của Bắc 
Tống, Họa Viện được cải tổ, họa gia được trả lương để sáng 
tác. Nhiều người gia nhập như một thứ họa quan của triều 
đình. Mọi ngành đều được qui phạm, nguyên tắc hóa nên 
người sau chê là làm mất đi tính sáng tạo, phóng dật của 


văn nhân. Thế nhưng đứng về mặt lịch sử hội họa, chính vì 
được tổ chức qui mô như thế mà ngày nay người ta còn giữ 
được một số lượng họa phẩm khá lớn về thời này, và chúng 
ta còn biết được cổ nhân đã vẽ như thế nào. 

Tới đời vua Cao Tông (1127-1161) Thiệu Hưng Họa Viện 
được thành lập ở Lâm An (Hàng Châu) và đưa ngành vẽ lên 
cao điểm của hàn lâm. Nhà vua cũng coi trọng ngành vẽ 
chẳng kém gì Huy Tông và nhiều đời vua kế tiếp cũng tiếp 
tục chính sách đó nên không mấy họa gia nổi danh đời Nam 
Tống không xuất thân từ Họa Viện. Thế nhưng vì tình hình 
chính trị địa lý biến đổi, họa phong cũng đổi theo. Chỉ có 
một số họa gia lúc đầu như Lý Đường, Chu Nhuệ, Lưu Tông 
Cổ, Lý Tòng Huấn, Tô Hán Thần, Lý Địch, Lý An Trung, Lý 
Thụy là những họa gia vốn từ thới trước đi theo xuống miền 
nam, những người sau này đều đổi qua cách giản dị, đặc 
trưng của thời Nam Tống. 

Về tranh sơn thủy, Lý Đường, Lưu Tùng Niên, Mã Viễn, Hạ 
Khuê được gọi là Tứ Đại Gia đời Nam Tống. Lý Đường là 
người tuổi cao từ tiền triều còn sót lại nên ai ai trong họa 
viện vũng phải kính trọng. Ông vẽ sơn thủy tỉnh diệu tuyệt 
luân, là khuôn mẫu cho mọi người học tập. Những người trực 
tiếp ảnh hưởng từ ông có Tiêu Chiếu, Diêm Thứ Bình, Diém 
Thứ Vu, Trương Huấn Lễ, Lưu Tùng Niên, Từ Cải Chi, Thi 
Nghĩa. Khi về già, ông ảnh hưởng lối vẽ của Lý Tư Huấn, 
dùng màu xanh và dương, nét mạnh chứ không còn giữ lối 
vẽ uyển chuyển như thủy vân của thời trẻ. Cùng thời với Lý 
Đường có anh em Triệu Bá Câu, Triệu Bá Túc là người trong 
hoàng tộc, vẽ về sinh hoạt của giới quí phái đương thời. 


Thời Ninh Tông có Mã Viễn và Hạ Khuê, tuy cũng theo lối của 
Lý Đường nhưng vẽ sơn thủy bằng những nét giản dị, cổ 
kính, phối hợp cả hai phái Nam Tông, Bắc Tông tạo ra một 
trường phái riêng thời mạt Tống. Phái này gồm có Mã Viễn, 
Mã Lân, Long Thăng, Lâu Quan. Những người về sau thường 
chỉ đi theo những đường lối có từ trước nhưng không nổi bật 
nét gì đặc biệt.Người ta thấy Chu Nhuệ theo cách của Vương 
Duy, Dương Sĩ Hiền học Quách Hi, Giang Sâm học Đổng 
Nguyên, Điền Tông Nguyên học Phạm Khoan. 

Về tranh hoa điểu, thời Nam Tống số người vẽ rất đông, 
nhưng lại không có mấy ai đặc sắc, cũng chỉ theo người đi 
trước. Lý An Trung học Hoàng Thuyên, Lý Địch học Từ Hi, 
Lâm Xuân học Triệu Xương, Trần Thiện học Dịch Nguyên Cát, 
Mã Hưng Tổ, Mã Công Hiển, Mã Thế Vinh, Tắc Gia học Uyên 
Nguyên. Nói chung, tranh hoa điểu đều chỉ mô phỏng Hoàng 
Thuyên, Từ Hi hoặc phối hợp cách vẽ của hai người. 

Vẽ người, đời Nam Tống các họa gia vẽ sơn thủy bao giờ 
cũng có thêm người, hoa lá chim chóc chẳng hạn như Lý 
Đường, vẽ người cũng rất sinh động. Học ông có Lưu Tùng 
Niên, Mã Viễn, Hạ Khuê, nhưng thời này dùng bút thô, nét 
giản di chứ không theo lối tinh tế như ngày trước. Dau thời 
Nam Tống thì có Lý Tòng Huấn, Lưu Tông Cổ, Lý Tung, Lý 
Giác, Mã Vĩnh Trung, Lý Vĩnh Niên, Tô Hán Thần, Trần Tông 
Huấn, Trần Tả. Theo lối vẽ thẳng của Lý Công Lân thì có Giả 
Sư Cổ, Trần Cư Trung. Sau Lương Khải học Giả Sư Cổ và sáng 
tạo ra lối “bát mặc”, vẽ người chỉ đơn sơ bằng vài nét thật 
mạnh, được coi như là họa gia lỗi lạc nhất đời Nam Tống. 

Số người theo lối vẽ thủy mặc đời Bắc Tống để vẽ mai, trúc 


cũng rất đông. Vẽ mai thì có Dương Vô Cữu học của Thích 
Trọng Nhân, rối truyền lại cho Dương Quí Hoành, Thang 
Chính Trọng. Vẽ trúc thì có Chu Nghiêu Mẫn (theo Văn 
Đồng), Liêm Bố, Dư Huy, Vương Thế Anh (theo Tô Thức). 
Ngoài ra còn những người như Trịnh Tư Tiêu, vẽ lan, Triệu 
Mạnh Kiên, vẽ thủy tiên cũng rất xuất sắc. 

Nói tóm lại, hội họa đời Tống có ảnh hưởng lớn, không chỉ tại 
nước Tàu mà cả đến những quốc gia lân cận như Đại Hàn, 
Nhật Bản, Việt Nam. Tựu trung có ba đặc tính chính yếu: 

1. Đời Tống khai sáng ra lối thủy mặc nghĩa là chỉ dùng một 
màu, tùy đậm nhạt mà miêu tả sự vật. 

2. Thần, lý, tình, thú là bốn đặc tính mà cả hội họa lẫn tư 
tưởng đời Tống đã phát triển. Chính thời kỳ này là giai đoạn 
mà Nho học, Lão học, Phật học đều hưng thịnh và sản sinh 
nhiều danh nho. 

3. Đời Tống cũng làm khuôn mẫu cho những triều đại sau, 
đặt qui tắc cho cái mà sau này người ta gọi là “văn nhân 
họa” tức là lối họa phối hợp với thi. 

Sang đời Nguyên (1279-1368), hội họa Trung Hoa gặp hai 
khó khăn chính. Thứ nhất là Nguyên triều vốn là dân Mông 
Cổ, văn hóa không cao, chuộng võ hơn văn chương. Sĩ phu 
bị xếp vào hạng rất thấp, dưới cả gái đĩ, chỉ trên ăn mày. 
Triều đình chỉ có ngự viện để huấn luyện việc cưỡi ngựa chứ 
không có họa viện như đời Tống. Thứ hai là vì qua một thời 
kỳ mà văn học, nghệ thuật lên thật cao như tiền triều, nay 
bị ruồng rẫy, giới văn nhân có khuynh hướng tìm thanh 
nhàn, lánh đời, hoài cổ. Khuynh hướng tìm về đường lối xưa 
có hai nhân vật nổi bật là Triệu Mạnh Phủ và Tiền Tuyển. Gia 


đình Triệu Mạnh Phủ ai ai cũng vẽ giỏi, lại tỉnh luyện thư 
pháp kiêm mọi ngành từ hoa điểu, gỗ đá, sơn thủy. Theo 
đuổi đường lối phục cổ của họ Triệu có Tiền Tuyển, Trần Lâm, 
Trần Trọng Nhân, Chu Đức Nhuận. Thời Nguyên mat thi có 
Hoàng Công Vọng, Ngô Trấn, Vương Mông, Nghê Toản, đời 
gọi là Nguyên Qui Tứ Đại Gia. Thời nay, họa pháp di từ màu 
sắc chi tiết của đời Tống chuyển sang u nhã, giản phác va 
lối vẽ hoa điểu gần như không còn ai theo mà sử dụng bút 
mực để nói lên ý tình cao dật, chí khí của mình. 

Về loại sơn thủy, họa gia đời Nguyên cũng theo các trường 
phái đời Tống. Theo lối của Triệu Bá Câu có Triệu Mạnh Phủ, 
Tiền Tuyển; theo lối Lý Thành, Quách Hi thì có Chu Đức 
Nhuận, Lưu Hi, Đỗ Sĩ Nguyên, Tào Tri Bạch, Đường Lệ, Lý Sĩ 
Hành, Thương Kỳ, Kiều Đạt, Lý Xung; theo lối của Kinh Hạo, 
Quan Đồng thì có Trương Hoành, Lý Thích; theo lối Phạm 
Khoan thì có Tào Thụy; theo lối Mễ Phế thì có Cao Khắc 
Cung, Quách Tý, Phương Tòng Nghĩa, Lý Lương Tâm; theo lối 
Mã Viễn, Hạ Khuê thì có Tôn Quân Trạch, Trương Viễn, Trương 
Quan, Dinh Dã Phu; theo lối Đổng Nguyên, Cự Nhiên thì có 
Hoàng Công Vọng, Vương Mông, Ngô Trấn. 

Về loại hoa điểu thì chỉ thời Nguyên sơ tương đối còn thịnh, 
có Tiền Tuyển, Vương Uyên, Trần Trọng Nhân đi theo lối vẽ 
đời Nam Tống. Cuối đời Nguyên thì chỉ còn lối vẽ thủy mặc 
mà thôi. 

Vẽ người và tranh tôn giáo, thời Nguyên sơ có Triệu Mạnh 
Phủ, Tiền Tuyển, Trần Trọng Nhân, Vương Uyên, Chu Đức 
Nhuận theo cách của Lý Công Lân thời Nam Tống nhưng chỉ 
có cha con Triệu Mạnh Phủ, Triệu Ung là xuất sắc hơn cả. 


Cuối đời Nguyên, khi lối văn nhân họa thịnh hành, người ta 
thiên về mô tả tâm tình hơn là miêu tả sự vật, nên không 
còn dụng công nhiều vào đường nét, chi tiết. Hoa gia đời 
Nguyên cũng đi sâu vào một ngành, một đề tài nhiều hơn là 
đủ mọi đề mục. 

Tranh mai lan cúc trúc sang đời Nguyên phát triển rất cao vì 
loại tranh này gắn liền với phép viết chữ. Vẽ tranh lại giản 
tiện, nhanh nhẹn nên thường là đề tài của văn nhân phóng 
bút khi nhàn tản, uống rượu. Nổi danh thời đó về tranh vẽ 
trúc có Ly Khan, Kha Cửu Tư, Dương Duy Hàn, Cố. An, 
Phương Nhai, Tống Mẫn, Nghê Toản. 

Nói chung, triều Nguyên tuy ngắn ngủi nhưng vì không có 
họa viện ước thúc nên đời này nhiều họa gia sáng tạo ra 
những lối vẽ riêng, nhất là lối vẽ tranh sơn thủy nhanh trên 
giấy thay vì trên lụa như đời Tống. 

Sang đời Minh (1368-1644) thì lối vẽ vẫn còn ảnh hưởng 
nhiều của thời Nguyên, vẫn lấy sơn thủy là đề mục chính. 
Họa viện được tái lập, họa gia tuy đông nhưng lại không lấy 
gì làm xuất sắc vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất là triều đình vẫn thi hành chính sách kiềm chế van 
nhân, e sợ họ chống đối. Thứ hai, họa gia đời Minh vẫn còn 
bị ảnh hưởng quá nhiều của người đi trước, chỉ lập lại đường 
lối cũ mà không sáng tạo thêm. Người ta vẫn theo đuổi, bắt 
chước các danh gia từ Lý Tư Huấn, Vương Duy đời Đường tới 
những họa gia cận đại như Nghê Toản, Vương Mông đời 
Nguyên. Đời Minh họa gia cũng bắt đầu chia theo từng khu 
vực, trường phái và mỗi trường phái lại tạo ra những qui tắc 
riêng, đôi khi xung đột. 


Về tranh sơn thủy, đời Minh có ba trường phái: 

1. Viện phái: Vua Thái Tổ nhà Minh xuất thân nghèo hèn, 
thuở trẻ xuất gia độ nhật nên lòng thường không ưa giới văn 
nhân, e ngại họ phúng thích, ghét tinh thần phóng dat của 
đời Nguyên mat. Họa viện vì thé dé cao đường lối của thời 
Nam Tống nên các họa gia được triều đình ưu đãi gọi là Viện 
phái. Phái này thịnh hành trong các thời Vĩnh Lạc, Tuyên 
Đức, Thành Hóa. Những họa gia nổi tiếng nhất có Quách 
Thuần, Nghê Đoan, Thạch Nhuệ, Lý Tại, Chu Văn Tĩnh, 
Vương Ngạc. Không ở trong viện thì có Trần Xiêm, 

Chu Thần. 

2. Chiết phái: Đây là phái do Đái Tiến sáng lập sau khi ông 
rời Họa viện, theo đường lối của Mã Viễn, Hạ Khuê. Nổi danh 
trong phái này có Ngô Vĩ, Đái Tuyền, Uông Chất, Diệp Trừng, 
Trương Lộ, Lam Anh. Phái này nổi tiếng trong suốt triều 
Minh. 

3. Ngô phái: Những người nào đi theo lối vẽ của đời Ngũ Đại, 
Bắc Tống và tứ đại gia đời Nguyên đều có thể xưng là thuộc 
Ngô phái. Thời Minh sơ có Trần Nhữ Ngôn, Đỗ Quỳnh, Triệu 
Nguyên, Vương Phất, Mã Uyển. Phái này lúc đầu không bằng 
Chiết phái nhưng sau có Trẩm Chu, Văn Trưng Minh, Đường 
Diễn nên mới hưng thịnh. Cả nhà Văn Trưng Minh đều nổi 
tiếng mãi tới thời Minh mạt khi Đổng Kỳ Xương xuất hiện. 

Về vẽ người, từ giữa đời Minh trở về trước, Họa viện đóng vai 
trò chính yếu. Vẽ tranh Phật thì có Thuong Hi, Dai Tiến, 
Nghê Đoan, Tưởng Tử Thành, Trương Tĩnh, đa số theo lối vẽ 
đời Nam Tống, dùng nét bút mạnh. Về sau, Cừu Anh chuyển 
sang những đề tài lịch sử, phong tục, vẽ người bình dân, đền 


đài, thành quách, cầu cống dùng những đường nét tinh tế, 
màu sắc. Lối vẽ của ông có thể coi như đại biểu cho đời 
Minh, được nhiều người theo như Dinh Vân Bằng, Trần Hồng 
Thụ, Thôi Tử Trung. 

Tranh hoa điểu đời Minh có bốn trường phái chính. 

Phái thứ nhất theo phương pháp song câu của Hoàng 
Thuyên, thường thuộc trong Họa Viện, những người nổi tiếng 
hơn cả có Biên Văn Tiến, Phạm Xiêm, Lã Kỷ, Lục Trị. 

Phái thứ hai theo theo lối của Từ Hi, nổi danh có Vương Vấn, 
Tôn Khắc Hoằng, Vương Xác Tường. 

Phái thứ ba vẽ thủy mặc theo lối ấn tượng, có Lâm Lương, 
Trần Thuần, Từ VỊ. 

Phái thứ tư thường được gọi là phái câu hoa điểm diệp do 
Chu Chi Miện khởi sáng, ảnh hưởng lối thủy mặc tả ý, chỉ cốt 
diễn tả ý tứ chứ không nệ chuyện hình tượng bên ngoài. 

Về tranh vẽ trúc thì từ đời Nguyên tới thời Minh chỉ có một 
lối vẽ đơn sắc, tứ vẽ theo lối thủy mặc, dùng một màu, 
cường độ đậm nhạt. 

Đời Minh so với đời Nguyên phong phú hơn, vẽ trúc trong 
nhiều trạng huống, người thì vẽ trúc trong mưa, kẻ vẽ trúc 
trong tuyết, trong gió, nổi danh nhất thời Minh sơ có Tống 
Khắc, Vương Phất. Những người khác không nổi danh bằng, 
tài nghệ cũng non hơn. 

Ngoài ra số người vẽ mai, lan, mai trúc, lan trúc cũng rất 
đông, đều dùng kỹ thuật thủy mặc. Thế nhưng đóng góp to 
lớn nhất của hội họa đời Minh là vẽ quạt. Đời Vĩnh Lạc, người 
Tàu bắt chước lối làm quạt của Nhật và tới đời Thành Hóa, 
bốn đại gia của đời Minh là Văn Trưng Minh, Cừu Anh, Trẩm 


Chu, Đường Diễn đều chuộng lối vẽ quạt, đưa vẽ quạt vào 
thành một trong những thể loại chính của hội họa. 

Các họa gia đời Thanh (1644-1912) gần như hoàn toàn đi 
theo những đường lối của đời Minh để lại. Tuy nhiên trong 
suốt triều đại dài lâu này, cũng có nhiều người theo những 
kỹ thuật mới. 

Đời Khang Hi, Ung Chính có lục đại gia là Vương Thời Mẫn, 
Vương Giám, Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ, Ngô Lịch, Uẩn 
Thọ Bình. Ngoài ra còn bốn nhà tu (tứ tăng) là Thạch Đào, 
Thạch Khê, Tiệm Giang, Bát Đại Sơn Nhân. 

Sang đời Càn Long, Gia Khánh thì trong họa viện có Đổng 
Bang Đạt, Đường Đại, Trương Tông Thương, Viên Giang, Sô 
Nhất Quế, Tiền Duy Thành, Tưởng Đình Tích, Dinh Quan 
Bằng. Đặc biệt trong nhóm họa gia của cung vua có Lương 
Thế Ninh chuyên vẽ người hết sức đặc sắc. Lương Thế Ninh 
tên thật là Guiseppe Castiglione (1688-1766) là một tu sĩ 
giòng Jesuit người Ý. Năm 27 tuổi, ông sang Trung Hoa 
truyền giáo và được giữ trong cung để phục vụ triều đình. 
Ông có tài vẽ người, hoa điểu và đặc biệt là ngựa. Những 
bức tranh sơn dầu vẽ chân dung vua Càn Long và giới quí 
tộc rất nổi tiếng. Một điểm đáng lưu ý là bức họa ông vẽ vua 
Càn Long mặc nhung phục, cưỡi ngựa duyệt binh không hiểu 
tại sao đã bị nhiều sử gia Việt Nam nhận lầm là hình giả 
vương Phạm Công Trị khi sang sứ nhà Thanh nên cũng cho 
là chân dung vua Quang Trung. Dưới thời đệ nhị cộng hòa, 
tiền giấy 200 đồng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đã vẽ 
vua Quang Trung phỏng theo hình này. Nguyên bản bức 
tranh này hiện tàng tại Viện Bảo Tang Bắc Kinh[3]. 


Thời Càn Long còn có nhóm tám người đất Dương Châu 
(Dương Châu Bát Quái) gồm Kim Nông, Uông Sĩ Thận, 
Phương Sĩ Thận, Cao Phượng Tường, Mẫn Trinh, Hoàng Thận, 
La Sính, Trịnh Biến. 

Sau đời Càn Long thì có Hoàng Dịch, Khê Cương, Đái Hi. 

Nói tóm lại, hội họa Trung Hoa nếu theo đề tài thì bao gồm 
ba thể loại chính, hoa điểu, sơn thủy, và nhân vật. Nếu nói 
về kỹ thuật thì chỉ có hai loại, công bút và tả ý. Công bút là 
lối vẽ có từ xưa, trước hết vẽ bằng bút nét mảnh hình vẽ rồi 
sau dùng màu tô lên, làm sao càng giống thực tế càng tốt. 
Lối vẽ này tỉ mỉ và mất nhiều công phu. Còn tả ý là lối vẽ 
chủ trương hội họa để diễn tả tư tưởng, không phải để 
truyền thần sự vật. Mọi vật được vẽ theo cái thấy bằng tâm 
tư của họa gia, thể hiện chính tâm hồn của tác giả. Bức 
tranh nói lên tâm tư, cảm xúc, dao động, thái độ của chính 
con người. Lối vẽ này tương tự lối vẽ biểu ý của Tây phương. 
Phương pháp vẩy mực (bát mặc) là một hình thức phóng 
túng không khác gì phương pháp hội họa mới hiện nay bao 
nhiêu. 

Có lẽ cũng nên thêm một chút về hội họa chân dung của 
Trung Hoa. Hiện nay, nhiều bức tranh vẽ nhân vật, kể cả 
những vị hoàng đế trong truyền thuyết như Thần Nông, 
Phục Hi, Nghiêu Thuấn và những danh nhân như Khổng Tử, 
Mạnh Tử, Gia Cát Lượng... là những sản phẩm do những họa 
sĩ đời sau tưởng tượng ra. Tuy nhiên, kể từ đời Đường Tống 
về sau, những bậc vua chúa đều cho họa sĩ vẽ lại chân dung 
mình. Về số lượng, hầu hết những danh nhân Trung Hoa đều 
có hình để lại nên tương đối tài liệu của họ khá phong phú. 


Trong khi đó, Việt Nam ta hầu như ngoại trừ một số vị vua 
cuối cùng của triều Nguyễn, những đời trước chúng ta chỉ có 
được một vài bức chân dung lẻ tẻ tương đối khả tín, còn 
ngoài ra chỉ là một con số không. Đó cũng là điều đáng buồn 
cho những ai muốn nghiên cứu về lịch sử nước nhà. 

Vẽ chân dung của Trung Hoa cũng mang những ý nghĩa 
khác với một bức tranh truyền thần của Tây Phương. Trong 
khi Tây Phương chú trọng đến việc ghi lại càng nhiều càng 
tốt những chi tiết và đường nét, người Tau lại không chú 
trọng đến chỉ tiết đó, kể cả sự tương phản đậm nhạt do góc 
độ của ánh sáng để làm nổi bật chiều sâu của hình ảnh. 
Phép viễn cảnh (perspective) nhiều khi không được quan 
tâm và cây cối trong đêm vẫn rõ đường nét. Người ta kể 
rằng khi ông Macartney, đại sứ của vua George đệ Tam hồi 
cuối thé kỷ 18 đem dâng lên triều đình Man Thanh một số 
bức tranh làm quà biếu, triều thân đã ngạc nhiên và hỏi là 
phải chăng người Anh có một bên mặt đen, một bên trắng 
như miêu tả trong tranh. Người Tàu cho là việc vẽ bóng đen 
một bên mũi là một sai lầm nghiêm trọng làm hư cả tác 
phẩm. 

Nói tóm lại, trong khi Âu Châu đặt nặng kỹ thuật hội họa thì 
người Tàu lại chú trọng đến ý nghĩa của bức tranh. Con 
người là trung tâm điểm trong hội họa Âu Châu trong nhiều 
thế kỷ thì đối với người Trung Hoa lại chỉ đóng một vai trò 
đối với thiên nhiên toàn cục và thường bị lẫn khuất vào hình 
ảnh mênh mang. Một nho sinh nhỏ xíu ngồi dưới gốc cây, 
hay một con thuyền “bé tẻo teo” trên một bức tranh dài, mà 
phải để ý lắm mới thấy, nói lên cái nhân sinh quan của Đông 


Phương về cuộc đời. Mà không cứ gì hội họa, nhiều nghệ 
thuật khác cũng mang cái ý nghĩa “thu vạn dặm vào trong 
một thước”. Rất có thể cái tinh thần nhàn tản không cho 
người ta cái thành tựu trong việc chinh phục cuộc đời nhưng 
nó lại làm cho chúng ta có cái tiêu dao, khoái hoạt... và làm 
giảm được phần nào cái căng thẳng trong cuộc sống vốn dĩ 
đã cam go này. 

Nguyễn Duy Chính 

8/97 

[3] The Forbidden City (De Verboden Stad), Museum 
Boymans-van Beuningen Rotterdam 1990 trang 37 

SACH THAM KHAO 

I. Anh Van 

A. Tài liệu Internet 

B. Myers, Bernard S. Understanding the Arts, Henry Holt and 
Company, New York 1958 

C. Free China Review 1996 (vol 46, no 4, 7 va 8) 

D. Gernet, Jacques, A history of Chinese Civilization, 
Cambridge University Press 1986 

E. Mai-Mai Sze, The Way of Chinese Painting, Its Ideas and 
Technique, Vintage Books, New York 1959 

F. Wan-go Weng, Chinese Painting and Calligraphy, A 
Pictorial Survey, Dover Publications, Inc. New York 1978 

Il. Hoa Van 

A. C6 cung sach diép tuyén tuy (Masterpieces of Chinese 
Album Painting in the National Palace Museum) Quốc Lap Cố 
Cung Bác Vật Viện Ấn Hành, Đài Bắc 1971 


B. Cố Cung Thư Pháp Tuyển Tụy (Masterpieces of Chinese 
Calligraphy in the National Palace Museum) Quốc Lập Cố 
Cung Bác Vật Viện An Hành, Đài Bắc 1973 

C. Cố cung văn cụ tuyển tụy (Masterpieces of Chinese 
Writing Materials in the National Palace Museum) Quốc Lập 
Cố Cung Bác Vật Viện Ấn Hành, Đài Bắc 1971 

D. Phùng Chấn Khải, Sử Chính Trung, Trung Quốc Thư Pháp 
Đại Toàn, Nghệ Thuật Đồ Thư Công Ty Đài Bắc 1971 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 21 tháng 1 năm 2004 


